[= SAM TAPLIN P T 
PADDY MOUNTER Ps 


Mọi điều 
cân biết dành cho 
một Pharaoh 
mới lên ngôi К R 


MOT NGÀY 
AM 
Pharao 


Bién soan: 
Sam Taplin 
(viên thư lại khiêm tốn và uy tín nhất) 


Thiết kế: 
Stephen Wright 
(kiến trúc sư đáng tin cậy của Pharaoh) 
Minh họa: 
Paddy Mounter 


(họa sĩ vẽ lăng mộ giỏi nhất nước) 


Người dịch: Phan Đại Tôn 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


Z MỤC LỤC ES 


CHƯƠNG 1 

TRÓ THÀNH THÁNH SONG 
Trường hoc Pharaoh 

Những hoàng tử rắc rối 

Trở thành Pharaoh 


CHƯƠNG 2 

CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY 
Thân Maat vi đại 

Nhà cai trị lỗi lạc 

Đi dạo 

Thư giãn đi nào 


CHƯƠNG 3 

CHIẾN ĐẤU NHƯ MỘT PHARAOH 
Trại quân nhanh 

Trên chiến trường 

Thần dược 


CHƯƠNG 4 

NHỮNG CÔNG TRÌNH NGUY NGA 
Nơi yên nghỉ của hoàng gia 

Các công trình thô sơ 


CHUONG 5 

KẾT THÚC CHO MOT KHỞI ĐẦU MỚI 
Ướp xác 

Quan tài 

Đám rước 

Bắt đầu cuộc sống mới 


CHƯƠNG 6 
BÊN TRONG THẾ GIỚI NGẦM 
Những vị thần cần ghi nhớ 


Copyright © 2009, 2004 Usbome Publishing Lid. 
First published in America in 2009 by Usborne Publishing Lid. 
All rights reserved. 

Bản tiếng Việt © Nhà xuất bin Trẻ, 2014 


BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN DO THU VIÊN KHTH TP.HCM THUC HIỆN 
General Sciences Library Cataloging-in-Publication Data 
Taplin, Sam 
Mộtngày làm Pharaoh / Sam Taplin ; Phan Đại Tôn dich. - T P. Hồ Chí Мий : Trè, 2014. 
Bot. Zen - (Một ngày làm A 
1. Pharaoh — Văn học thanh thiếu niên. 2. Ai Cập — Lich sử — Văn học thanh thiếu niên. I. Phan 
Đại Tôn. 


92-dic23 BN 978-604-1-05972-6 


CHUONG1 


TRÓ THÀNH THÁNH SÓNG 


iëu làm mọi người nghĩ đến khi nói về các Pharaoh là 
' mạnh quyền lực ghê góm, nó lớn hơn ban hình 
dung nhiều. Nếu bạn là một vì vua Ai Cập cổ đại, bạn 
không chỉ là người điều hành một quốc gia mà còn là một 
vị thần trên trần thế. Mỗi lời bạn thốt ra déu là luật, mọi 
người khúm núm, khiếp sợ trước sự oai nghiêm của bạn. 
Tóm lại, bạn là một nhân vật cực kỳ quan trọng. 


8 


QUYỀN LỰC CỦA PHARAOH? 

Hãy tưởng tượng bạn đang di dạo trong ngự uyén thì bỗng 
dưng một tên đây tớ vô ý đánh rơi bình nước xuống bàn 
chân ngọc ngà của bạn. Bạn nổi điên như một con hổ bị 
đau răng. Và nghĩ xem điều tói tệ nhất bạn được phép làm 
lúc đó là gì? 


a) Trừng mắt giận 
dit với hắn ta và lầm 
bẩm nguyễn rủa. 


b) Gào lên với nhiều 
cung bậc cảm xúc rói 
phẩy tay đuổi hắn đi. 


c) Tống giam hắn 
ngay vì dám cả gan 
đụng đến bạn. 


Thiệt là sỉ nhục 
mà... mặc dù trông 
hắn cũng đẹp trai. 


Chính xác! Câu trả lời là c) — bất kỳ ai mao phạm đến bạn, 
họ sẽ gặp rắc rối to và bạn có khá nhiều cách hay ho để 
trừng trị hắn. (Nhưng nên nhớ rằng дийп thần sẽ không 
phục nếu bạn giết hắn để giải sầu. Lời lẽ sắc bén có thể sẽ 
hiệu quả hơn.) 


Uy quyền quả là một điều tuyệt diệu, nó không chỉ khiến 
những vị khách phải quỳ sụp dưới chân bạn, mà họ còn 
phải cúi thấp người, mũi chạm sát nền không dưới 7 lần 
mỗi khi muốn diện kiến bạn. 


Bồn, năm, sáu... 
tiếp tục! 


Thậm chí, những cố vấn thân cận cũng không dám nhìn 
thẳng vào mắt bạn hoặc gọi tên của bạn. “Pharaoh” nghĩa 
đen là “ngôi nhà lón” - là cung điện nơi bạn ở. 


Ngay cả bạn cũng không được phép đề cập đến chính 
mình: thay vì nói “Ta đói rồi”, bạn phải nói “Bệ hạ của các 
ngươi đang đói”. Thiệt là phức tạp quá mà - nhưng để trở 
thành chúa tể của vũ trụ thì mấy chuyện này chẳng nhằm 
nhò gì hết. 


GIỮA CÁC VỊ THẦN 

Tại sao một con người bình thường lại được tôn kính và 
khiếp sợ đến thế? Bởi vì ngay khi trở thành pharaoh, họ 
không còn là một con người bình thường nữa, mà đã thành 
họ hàng với thần linh. 


Các vị thần thường đưa ra 
những lời khuyên hữu ích. 


Đừng bao giờ 
hôn một con cá 
sấu đói. 


3 


А uw Horus, 
2 


thần bầu trời. 


— 


Z† TRƯỜNG HỌC PHARAOH Ф5 


Hãy tưởng tượng tiếp đi nào! Nếu bạn là con trai của đức 
vua, bạn sẽ có cơ hội kế vị ngôi pharaoh - nhưng phụ 
hoàng của bạn có nhiều vợ lắm và đương nhiên cũng có 
rất nhiều con trai, tất cả bọn họ đều muốn nối nghiệp cha. 
Vì thế, bạn sẽ phải cạnh tranh gay gắt nếu muốn trở thành 
người kế vị, và tốt nhất là hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ. 


Bạn sẽ không thể viết rành 


Đầu tiên bạn cần phải 
E Tot chi sau một đêm đâu. 
чаена т 


hoc đọc viết. (Họ sử 
dụng một loại chữ 
bằng hình ảnh gọi là 
chữ tượng hình.) Rất ít 
người Ai Cập có cơ hội 
được đến trường, vậy 
nén bạn đừng chàn 
chừ nữa. 


NHÂP MORACE HOC 

i -Ban cüng cà càn hoc hói moi diéu 

. về Ai Cập để biết nó tuyệt vời 
làm sao. Một số điểm chính 

. nên ghi nhớ như sau: 


` Vương quốc của chúng ta là nơi Tế 

bắt đầu của thế giới, nó nằm Es. iới thật sự J 
ở trung tâm của hoàn vũ. (Và HT nhu thế này а 
kë nào cho ràng nó chỉ là một 


.- vùng đất lắm cát ở Bắc Phi di 
nén kiểm tra lại đầu óc đi nhé.) Kẻ thất bại +. 
thảm hại 


Những kẻ ngoại bang ngu ngốc —- 
nhìn thế giới như thế này: 


Aicáp Người Ai Cập cho rằng be 4> 
` có họ mới là người, còn tất E 


= 


cả những kẻ sống ở ngoài 
đất nước của họ đều me 
khóng phái là nhüng con— Ge 
người thực thu. (Trừkhi |. ~ 
họ sống ở Ai Cập và làm — 
những việc như người Ai — 
Cập - lúc đó họ mới biến = 
thành người.) Toàn bộ thế =: 
giới này là sở hữu của đâp — 
Ai Cập, kể cả những vùng E 
đất họ chua từng biết dén . 


= 


* Khách quan mà nói, chả có ai đồng tình với lý E 
luận trên, nhưng nêu ai phản đối SE này chúng E 


ta sẽ xiên họ bằng những mũi tên. E ¬ 


a~ 
Hạ Ai Сар. Phiến quân nói loạn 
Жее 


em с 
Họ sóng bën bờ con sông Nile 
-Vi Đại, những trận lũ đã mang 
phù sa và nguồn nước dôi dào 
. đến cho cây trồng. 


z # S 
~ = < Л. 
P ma cá | 
~ а ае. 


à [4 REN 
` Thượng EU T 
DES А Cập e/o 
œ®._ — 


SP ` Mỏ thạch cao Biển Đỏ ^ 
Be eg Dd 


KEE Ze 


Thebes | 
» d AES 


P 


bàn Karnak al 
st 
< 
Thành phó Aswan 
= E | 


= — ——. Vùng Nubia . 
B — ` 
-biehinh phuc 


LLL ХЕ 


— D 


ж > 


— 


Thế nên chỉ có Ai Cập mới tốt, còn những nơi khác đều tôi 
tệ hết, rõ chưa? Còn bây giờ, hãy sẵn sàng cho những điều 
khó nhàn hơn - một vài môn học ở trường của bạn chứa 
nhiều nội dung thực hành. Đầu tiên, bạn phải học cách 
chiến đấu như một vị vua. (Pharaoh thường trực tiếp lãnh 
đạo quân đội của họ trong các cuộc chiến.) 
Kỹ năng điều khiển chiến xa 
cũng quan trọng không kém – 
xem tư thế của ông ta kìa... 


Và tất nhiên, bạn cũng cần biết hết tất 
cả các vị thần, những đấng tối cao mai 
đây sẽ thành họ hàng của bạn. Cuộc 
sống sẽ thuận lợi hơn nếu họ có 
cảm tình với bạn. 


Ta là thần 
nước Sobek. 


0, råt hân hạnh 
được gặp các 
ngài. 


in chào, ta 
là thàn chét 
Anubis... 


ZF NHÜNG HOÀNG TÚ RÁC RÓI = 
Sau nhiều năm được đào tạo, bạn đã sẵn sàng để trở thành 
một pharaoh huyền thoại. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu 
một trong số các hoàng tử được chọn kế vị? Người được 
chọn được gọi là Thái tử, (vì ai cũng muốn làm vua) nên 
anh ta luôn tránh xuất hiện. 


Ta sẽ trở thành pharaoh 


Thật bắt công... 


Đừng đồn đại thông tin 
này khắp nơi nhưng có 
lẽ ai cũng biết chàng 
Thái tử đáng thương đã 
gặp phải tai nạn không 
may, mở đường cho 
những Hoàng tử khác 
trở thành Thái tử... 


Chuyện gì vây? Thái tử đã bị một con dao găm đâm vào 
đầu một cách bí ẩn, xác chàng đang nằm trong hàm của 
một con cá sấu đói? Thật đáng buôn, nhưng nó dëng nghĩa 
với việc sẽ có người khác leo lên vị trí Thái tử. (Đừng ngồi 
đó mà giỡn hớt nữa - đây là cơ hội cho bạn!) 


Có lẽ chính các vị thần muốn bạn trở thành pharaoh kế vị. 
(Tại sao không?) Nhưng đôi khi bạn cũng cần sự giúp đỡ 
nho nhỏ để lo liệu việc này. Bạn cần làm ngay ba điều sau 
và không được thất bại: 


1. Tạo mối quan hệ với các 
thây tế và cận thân trong triều. 


Các ông thích những 
thứ này chứ? 


2. Phải làm sao để các huynh đệ của bạn trông thật ngớ 
ngẩn trước mặt phụ hoàng. 


Để trở thành một vị thần, 
thì làm những việc nhỏ 
nhặt này cũng đáng... 


Đồ tiểu nhân 


3. Nếu mọi thứ đã tốt 
đẹp, điều cuối cùng cần 
làm là lấy con gái của nữ 
hoàng: tức chị gái của 
bạn. Dù cô ta trông hấp 
dẫn như một con hà mã 
xấu tính, nhưng bạn có 
muốn trở thành pharaoh 
hay không? 


Ó Ai Cập cổ đại, việc này được chấp nhận, vậy bạn có làm 
không? Và bây giờ bạn đã là Thái tử. (Coi chừng nha...) 


8 


— 


= TRỞ THÀNH PHARAOH 45 


Đến một lúc nào đó, cha bạn - vi pharaoh hiện tại qua đời. 
Thật đáng buồn, nhưng đừng xao nhãng mọi chuyện - bạn 
sắp trở thành một nhân vật vô cùng quan trọng rồi! 


TÊN HIỆU 

Bạn cần chọn một cái tên mới trước khi quyết định làm gì kế 
tiếp. (Sự thực, bạn là một nhân vật quan trọng đến nỗi bạn 
có thể dùng một lúc năm cái tên khác nhau.) Và bạn không 
thể chỉ chọn một cái tên dễ nghe như Pharaoh Fred, những 
cái tên phải thể hiện đường lối trị vì đất nước của bạn. 


Nếu bạn nghĩ rằng mình giống một 
chiến sĩ dũng mãnh, hãy thử những cái 
tên như này xem sao: 


CON BÓ ĐỰC TRÁNG 
KIỆN DẪM NÁT KẺ THÙ 
THÀNH TRO BỤI! 


te) 
bus 


GẮN KẾT VỚI NHỮNG VỊ THÀN 


Bây giờ bạn có tên hiệu rồi, đã đến lúc thực hiện nghỉ lễ 
chính thức công nhận bạn trở thành pharaoh. 


Đầu tiên, bạn phải chạy một vòng trên các con đường 
tượng trưng cho biên giới của vương quốc nhằm 
chứng tỏ rằng bạn là người chịu trách nhiệm 

của quốc gia đại sự. 


Chỗ này là của ta và 
chỗ kia cũng của ta! 


MỘT PHARAOH ТАМ BAO 

Hãy nhớ rằng: Pharaoh phải là một người mạnh mẽ và 
dũng cảm hơn bất cứ ai. Không có gì phải bàn, nhưng hiện 
tại trông bạn hơi ốm yếu. Đừng lo, có ba cách đơn giản để 
trông bạn ra dáng một pharaoh: 


8 


1. Mang 1 bộ râu 
giả. Ü, trông khá 


hơn rồi đấy. về 2 
2. Một tay cầm gậy, T Kr = 
một tay cầm cây x 


ww A 
phát trán và khua x | Кы 
nhiệt tình vào nhé. St, 


3. Gán 1 bó duói già vào 
thát lung cho gióng vói 
con bò đực. Hãy làm cho 
nó phát ra tiếng sột soat. 


Ổn rồi, hãy chịu khó nhé. Bây giờ bạn 
có thể bắt đầu công việc của mình, đây 
là thời khắc trọng đại của bạn. Bạn bây 
giờ là vị vua hai trong một. (Vua của 
Hạ Ai Cập và vua của Thượng Ai Cập, 
cả hai vùng đều nằm dưới quyền điều 
hành của bạn). 


Bạn phải bắn bốn mũi tên đến bốn hướng của vương quốc 
nhằm nhấn mạnh rằng vương quốc này là của bạn. (Đừng 
bận tâm nếu các mũi tên đó đi trật hướng - chả có ai dám 
nói năng gì bạn đâu.) 


Không sao đâu. 
Ta vẫn còn một 
mũi tên nữa mà 


Hãy phóng sinh một bày chim 
để chúng bay qua khắp các vùng 
đất, mang theo thông điệp về 
một vị vua mới. 


Bà con cô bác oi! 
Chúng ta có pharaoh 
mới nè! 


Œ 


[U 


Thế đấy.Cảm giác trở thành một người dày thiêng liêng 

như thế nào? Hãy tận hưởng trong lúc bạn còn có thể, bởi 
vì có một điều mọi người không bao giờ nhận ra rằng làm 
pharaoh khó kinh khủng. Thời gian sẽ trả lời cho mọi thứ. 


8 


CHƯƠNG 2 


CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY 


ạn không được ngủ nướng đâu đấy - thần thánh thì 
Bs dày thiét sóm dé däm bào cho moi thú trén thé 
gian được diễn ra êm dep. Ban cần tận dung thời gian trong 
ngày để hoàn thành trách nhiệm của một pharaoh. 


8 


VỆ SINH CÁ NHÂN 
Có một điều ban cán lưu ý, giờ bạn là pharaoh, nên nề nếp 
sinh hoạt hằng ngày của bạn cũng có sự khác biệt. 


Tin tốt đây: Bạn sẽ không phải tự tắm hằng ngày nữa. Còn 
tin xấu là: Bạn phải tắm mỗi ngày, thường là vài lần một 
ngày. Thực ra, người Ai Cập đẹp hơn những tộc người khác 
vì trông họ rất, rất sạch sẽ. Vậy nên ông vua của họ cũng 
phải thuộc loại đẹp không tì vết. Trước tiên là tắm vòi sen 
cái đã... 


Sau tắm gội là đến cạo râu, 
không phải chỉ có râu cằm 
không đâu - chỉ cần một 
cọng lông mọc trên cơ thể, 
thì người bạn sẽ sớm nổi 
đầy chí rận. (Vì vậy, khi 
muốn đi đâu đó với một bộ 
tóc dài, chỉ cần cắt tóc của 
một tên dày tớ và lấy nó 
làm tóc giả thôi.) 


Tiếp theo bạn sẽ được mát xa và xoa bóp tinh dầu 
thơm để cơ thể có mùi hương tuyệt trần. 


Cuối cùng, mặc vào bộ trang 
phục Siêu Pharaoh của bạn: 
Áo thụng sang trọng và một 
mớ đồ trang sức lố lăng. Kẻ 
viễn mắt đen để trông thật mơ 
màng và giờ bạn đã sẵn sàng 
cho một ngày làm việc rồi. 


CẦU PHÚC MỖI NGÀY DÉ TRÁNH TAI ƯƠNG 
Bao tử của ban đang đánh trống kia, nhưng trước khi ăn 
sáng, bạn cần đến điện thờ dâng tặng cho các vị thần một 
ít quà cáp rói hỏi họ cách để giữ cho Ai Cập luôn được 
bình yên. 


б, lẽ ra nguoi 
không nên dâng 
cho ta nho bị üng... „ 


Cơn bão hôm qua 
thật khủng khiếp 


Để những vị thần luôn bên cạnh bạn mỗi ngày là điều quan 
trọng sống còn. Hãy nhớ, nếu bạn làm cho họ nổi điên, 
không chỉ có mình bạn bị trừng phạt thôi đâu – mà là cả 


thiên hạ đó. 


8 


— 


=F THÂN MAAT VI ĐẠI £= 


Có một nữ thần đặc biệt luôn dõi theo bạn. Tên bà là Ma'at 
(đọc là “Mah-at”) và đó là người phụ nữ cực kỳ quan trọng. | 


Maat là nữ thần của chân lý, sự hài hóa và cân bằng. 71 
(Cô ấy có đôi cánh cực đẹp.) Nếu không có Maat, thé ` 

giới sẽ vỡ vụn, mọi thứ bị nhấn chìm trong hỗn độn 

và mù mịt - thật chẳng hay ho tẹo nào. 


8 


Bất ké khi đưa ra một quyết định lớn nhỏ nào, đầu tiên bạn 
phải tự hỏi bản thân xem nó có đúng đắn và công bằng hay 
không. Nếu quyết định đó không hợp lý thì bạn cũng sớm 
được biết thôi, vì nữ thần Ma'at sẽ đến gõ cửa nhà bạn. (Bà 
ấy không gõ cửa theo cách thông thường, nhưng nếu bạn 
thức dậy và thấy một con bọ cạp đang ngự trên mặt mình, 
thì bạn hiểu là ai gởi nó tới rồi đó.) 


Ngươi có chắc 
mình muốn làm 


Nhờ Maat và các vị thần mà bạn không thể tác oai tác 
quái, thậm chí khi bạn đã là pharaoh. Nếu bạn không 
muốn gương mặt mình biến thành mặt con bò cạp. 


8 


= NHÀ CAI TRỊ LỖI LẠC 4% 
Được rồi đấy Người Vĩ Đại, đến giờ dùng điểm tâm rồi: hãy 
ăn nhiều bánh mì, trái cây và thịt nguội. Sau đó đi thẳng tới 
triều đình, nơi bạn hội họp mỗi ngày để kiểm tra mọi công 
việc và đôn đốc các quân thân của bạn. (Thật đáng tiếc, dù 
bạn có tặng bao nhiêu quà cáp cho các vị thần thì họ cũng 
không thể quản hết mọi thứ giùm bạn.) 


Ngôi cao hơn một chút so với 
những người khác - để cho 
mọi người nhớ ai là chủ nhân. 


Thư lại 


Gg de hy vong là ban 
khóng tháy buc minh. 


| 


CHUYÊN GIA CÓ VẤN 

Bạn phải đưa ra hàng tá quyết định mỗi ngày - nên đánh 
nước nào tiếp theo, ở đó bạn sẽ dựng một trang trại mới; 
phải tử hình kẻ phản bội hay chỉ cần xẻo mũi và trục xuất 
hắn ta khỏi Ai Cập... 

Nhưng nếu chúng làm bạn nhức đầu thì cũng đừng lo lắng. 
Bên cạnh bạn lúc nào cũng có hai quan té tướng (cố vấn) 
kë cận, giúp bạn đưa ra mọi quyết định. (Hoặc giúp bạn 
tỉnh táo, nếu bạn muốn.) 

Mô hình mặt cắt phía 


trước của ngôi dën 
mới bằng đất sét. 
E 


Tu lệnh quân đội 
báo cáo về tình 
hình mới nhất 


Này, cẩn thận với 
cây thương của 


Đại diện các SÉ / 
пибс chu hàu 


QUÀ САР DỎI РАО 

Giờ là lúc diện bộ đồ thật ấn tượng ròi ngồi lên ngai vàng 
trong phòng tiếp kiến - nơi những vị khách may mắn được 
quỳ dưới chân bạn. 


RA Bạn ngồi cùng 4 _ Những bức tranh 
với các ái thiếp tường thể hiện ban _ 
trên bục cao. là một chiến binh 
hùng mạnh. 


ш ARBENI рэр ирада 


: Y d 


Đại diện các vùng đất bị chinh phạt dâng hàng loạt cống 
phẩm, có tên mang đến cả tá vợ cho bộ sưu tập hậu cung 
của bạn. Đôi khi các nghi thức của họ cũng làm bạn nổi 
điên lên nhưng hãy cố bình tĩnh nhé. 


Một đám bắt cứ ai đụng đến bạn. 
thê thiếp 


ý wW Lính báo vê sån sàng tán công x 


% 


ond 


A ў 4 w “ưa 
E 2) CNhững kẻ viéng thăm mang đến 
‚Ё cho ban dù thú ti vàng bạcđến moi người run rẩy kính sợ 
¿ trứng dà điểu Châu Phi. khi được đến дёп ban. 


| 8 


<“ 


ep DIDAO "E 

Cái mông hoàng gia quý tộc của ban có ë ẩm khi phải ngồi 
cả buổi sáng không? Chớ lo vội, buổi chiều hứa hẹn sẽ có 
nhiều hoạt động hấp dẫn hơn. Leo lên xe ngựa nào - có 
khối việc để làm ấy chứ. 
Đầu tiên, hãy phóng tằm mắt của ban ra xa một chút dé 
quan sát việc thu hoạch mùa màng, và xem mấy gã nông 
dân có siêng năng chăm chỉ không. 

4 


Nhưng bạn không có thời gian ở đó 
lâu - cần phi nước đại gấp đến đài 

kỷ niệm để xem mấy tay kỹ sư có 
làm ăn ẩu tả không. 


Chỉ có một điều nhỏ xíu ta 
muốn lưu ý ngươi là... 


Và sau đó, hãy dừng lai xem quân đội của minh 
đang luyện tập. Sự có mặt của nhà vua sẽ tạo động 
lực cho quân lính tập tành chăm chỉ hơn. 


Những nhiệm vụ này đều quan trọng, nhưng điều 
cốt lõi ở đây là ai cũng nhìn thấy ban. Phién phức 
thay, thời đó người ta chưa phát minh ra tỉ vi, vì vậy 
cách duy nhất để mọi người nhìn thấy bạn là hãy 
chịu khó đi ra ngoài và cười toe toét. 


Những vị thần gói lời 
“Chào!” đến các ngươi! 


ST THƯGIÃN ĐINÀO %® 

Vua chúa cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi, giải trí chứ. 
Vậy nên sau khi thực hiện xong các bổn phận bạn cũng cần 
giải trí một chút. Sau đây là 
một vài lựa chọn: 

Bạn có thể ngôi thảnh 
thơi chơi cờ senit 
(tương tự cờ đam) 

với một trong các thê 
thiếp của mình. Không 


gian lận nhé Điện һа. = 
Nếu bạn yêu thích dạo 
chơi ngoài trời, sao không làm một chuyến du ngoạn bằng 
thuyền trên sông Nile nhỉ? Bạn sẽ được tận mắt nhìn thấy 
cảnh thuyền lật – đó là một trò chơi mà người này phải cố 
gắng làm lật thuyền của người khác. (Đương nhiên là chẳng 
ai dám chơi chung với bạn.) 


Bạn cũng có thể nhảy lên xe ngựa và đi sàn sư tử. Coi 
chừng đấy - mấy con sư tử sẽ làm bạn lẫn lộn không biết ai 


Săn hà mã - trò này 
không dành cho pharaoh. 


Chuyên gia 


lật thuyền. 


| 


cE Ban có hứng để tham dự một buổi tiệc 
không? Hãy đi tới cung điện nào. (Nếu có tên 
người hầu ngu xuẩn nào đó đổ lên đầu bạn 
một bình nước hoa thì cũng đừng xử hắn - vì 
mọi quan khách đều như vậy. Người bạn đã 
đẫm тб hôi suốt cả buổi chiều rói, vậy nên 
hãy làm cho mình thật sạch sẽ, thơm tho.) 


ГИЙ YÉN TIỆC CUNG ĐÌNH | 


Các quan khách nước 
Người chơi Hạc cảm ngoài hòa lẫn vào 
dạo một khúc ca người Ai Cập. 
buổn não nẻ rằng Z= 
cuộc đời chỉ là một 
giác mộng. 


Mùi hương hoa sen át đi 
mùi тё hôi của những 
người đang khiêu vũ. 


CHƯƠNG 5 
CHIẾN ĐẦU 
NHƯ MỘT PHARAOH, 


Cu 


ó là một ngày như mọi ngày. Nhưng nếu những kẻ 

ngoại tộc man di lỡ quên mất rằng bạn là người cai 
trị vương quốc thì bạn sẽ phải xử chúng. Hãy cầm cung tên 
lên và sẵn sàng chấp nhận đau thương. 


8 


Ngài có cần một 


"VI THẦN XÁCH TAY” ven 
tâm đệm không? 


Trước lúc lên đường, đừng Thần Amun, 
quên mang theo một hoặc chúa té của các 
hai vị thần, phòng trường hợp 
quân địch quá xảo quyệt và 
ban cán đến sự phó trợ siêu 
nhiên. Bức tượng nào bức 
tượng nấy cũng bự tổ chẳng, 
nhưng bạn vẫn có thể làm ra 
các phiên bản bé xinh để tiện 
cầm theo. Và phải chắc chắn 
rằng họ luôn mỉm cười. 


LỜI KËU GỌI 
HÙNG HÒN 
Trước lúc ra trận, bạn hãy tập hợp binh lính lại, trao cho họ 
vũ khí và khuấy động họ với tinh thần chiến đấu sục sôi, hăng 
hái đến điên cuồng bằng cách gào to khẩu hiệu xung phong. 


Thần Amun nói rằng chúng ta 
sẽ chiến thắng! Nào, hãy tiền 
ra chiến trường và mang vài 
cái đầu lâu vẻ đi! 


° = TRA QUÂN NHANH 5 

Ban có thé di chuyển bằng đường sông hoặc đường biển. 
Bằng không, quân đội của bạn sẽ kiệt sức khi lê qua sa mạc 
trước khi bắt đầu cuộc chiến. (Dĩ nhiên là bạn chả mệt 

tí nào đâu - vì bạn và mấy ông tướng được ngôi trên xe 
ngựa.) Bạn cũng cần nghỉ ngơi hàng đêm, nhưng đừng lo 
mất ngủ - binh lính của bạn sẽ dựng trại trong nháy mát. 


Bạn có thể ngủ ngon |, 3 
giác, vì có cả một búc “(Thon xách tay" 
tường khiên bảo vệ căn _ Cũng có hàn một 


“Bạn có một căn lều ám 
а cũng, chiếc giường дар 
Ф," dë thuong và mót cái 


$ 


ghé đầu lều của bạn khỏi những <! фи riêng. 
Ў kẻ quầy дау. v 
KG. M = t 


Đầu bêp đang 
náu bữa ăn 


. . 
MÓ HOI VÀ CÁT 
Chuyến hành quân của ban có lẽ sẽ vất vá hon dự kiến. Coi 
chừng bão cát... Š 
„ха cố gắng để lại dấu vết noi ban di qua. О đó toàn cátlà e 
cát mà cái đụn cát nào trông cũng như nhau cả thôi, nên dễ 
mất tích lắm, thật đáng lo ngại. 


Một thái y đang chăm 
sóc cho bẩy ngựa. f 


và giải trí) bằng những 
màn đầu vật. 


= TRÊN CHIẾN TRƯỜNG £= 


Раи cho thần linh có hứa hẹn một chiến thắng huy hoàng —- 
đi chăng nữa, nhưng để chắc cú là họ không nói chơi, Ф 
ban nên xài một vài quỷ kế. Quân đội của bạn duoc 
huấn luyện bài bản hơn hẳn kẻ thù, vậy nên không 
thể để vấn đề gì xảy ra được. Và đây là một vài gợi 
ý về chiến thuật quân sự: 


1. Bắt đầu bằng một trận 
mưa tên để làm cho địch 
yếu đi phần nào 


2. Sau đó, ra 
lệnh cho bộ binh 

tién công như vũ 
e bão bằng búa và 
giáo mác. .„ 


HỆ 


3. Trong lúc đó (cái này 
hơi lén lút chút xíu), bạn 
nhanh chóng leo lên xe 

ngựa và phi nước đại từ 


CHIẾN THUẬT KËN 
LỆNH 

Luôn luôn có những mối 
nguy hiểm tiềm tàng trong 
sự hỗn loạn của trận chiến, 
và để ngăn chặn điều đó, bạn 
cần truyền đạt mệnh lệnh 
đến quân lính để họ biết phải 
làm gì. Vậy nên lính thổi kèn 
lệnh cũng ra trận — bạn ra 
mệnh lệnh, còn họ thối kèn 
ra hiệu. 

TÌNH HUÓNG KHẨN CÁP 

Chuyện quái quỷ gì đây? Các cánh quân khác đã tham 
chiến rồi à? Được, nếu mọi chuyện có vẻ không khả quan, 
bạn hãy thử hai mẹo nhỏ này xem sao: 


1. Dem “thần xách tay” ra và cầu nguyện. 


Ngài nhìn đi, 
xin hãy ra tay?! 


2. Không có tăm hơi gì? Hạt cát này đã xuất hiện 


о PCM trong giày của ta! Nó là điểm 
Vậy thì cách duy nhất là: báo chúng ta sẽ chiến thắng! 


truyền vài tên lính đến, sau 
đó nói rằng đức thần linh 
đã gửi thông điệp: chúng ta 
sẽ giành thắng lợi vẻ vang. 
Vấn đề không phải bạn nói 
gì, mà phải nói sao cho thật 
hùng hôn. 


CÁCH ЮЁМ XÁC THỦ CÔNG 
Khi những đám bụi mù đã lắng xuống, thuộc HA của bạn 
sẽ thống kê chính xác có bao nhiêu tên địch bị giết, để cho 
bạn huênh hoang với thiên hạ ấy mà. Bằng cách nào? Đơn 
giản thôi - họ chặt bàn tay phải của tất cả xác chết rồi đếm 
chúng. Bạn không cần phải nhăn mặt như vậy đâu... Nếu 
có ai chống lại pharaoh thì họ đã chuẩn bị tinh thần để 
chịu sự trừng phạt rồi, thậm chí khi họ đã chết. 


Ba mươi sáu, 
ba mươi bảy... 


CH THÀN DƯỢC Ф5 


Nếu bạn trở vë từ chiến trường với cánh tay bi thương hay 
bị ho ra máu thì cũng đừng hoảng hốt: Những thầy thuốc 
Ai Cập rất giỏi. Họ cho rằng con người nên suy nghĩ bằng 
trái tim, còn bộ não thật vô dung, dàn độn và yếu đuối. 
Hãy thoải mái đi - vì bạn đang ở trong tay của các chuyên 


THÀY THUỐC QUY QUÁI 

Dù họ có đưa ra những ý tưởng kỳ quái thì bạn cũng phải 
tin rằng thây thuốc của bạn là người cực kỳ giỏi. 

Họ sẽ làm sạch vết thương để bạn không bị nhiễm trùng, 
làm giảm đau bằng nước cây hoa anh túc (thuốc phiện) và 
cho bạn dùng một trăm lẻ một loại thuốc khác nhau. Biết 
đâu được, một trong số đó lại có tác dụng cũng nên. 


8 


DE DQA TINH THÀN 

Dà là thuốc thì loại nào cũng tốt, nhưng một khi đã uống 
thuốc mà vẫn không hết thì chắc hẳn bạn đã bị ám bởi 
những con quỷ xấu xa hoặc thứ gì đó hèn hạ rồi. Vì thế, nếu 
tình hình quá tôi tệ, các thày thuốc sẽ dùng một vài thứ hơi 
kinh dị để xua đuổi các tà ma ra khỏi thể xác của bạn. 


Người thích chuột 
chiên hay là bọ hung? 


NGỦ TRONG ĐÈN 
Một cách khác là ngủ cả 
đêm trong đền, nếu bạn 
gặp may, thần linh sẽ hiện 
ra trong giấc mơ và chỉ 
cho bạn cách chữa bệnh. 
Còn việc có tiếp thu hay 
không là tùy ở bạn. 


CHƯƠNG 4 


NHỮNG CÔNG TRÌNH 
NGUY NGA 


à dën lúc cho công nhân xây dung thêm các bia ky 
Di và đài chiến tháng. Ó Ai Cập có rất nhiều đền 
đài, vì vậy, bạn cần cho tạc thêm tượng và tên của mình 
lên đấy. Nếu bạn thường xuyên khoác lác vë sự vĩ đại của 
mình thì từ từ mọi người cũng tin là bạn vĩ đại thật. 


8 


NHỮNG CÔNG TRÌNH 
VAY MƯỢN Trời ơi, ta đẹp hơn 
vậy nhiều mà. 


Nếu phải mất nhiều năm và hàng 
ngàn nhân công chỉ để xây dựng 
một ngôi đền mới thì quả là khó 
khăn, có một cách để giúp bạn 
rút ngắn thời gian: tìm một công 
trình đã hoàn thành rồi, đục tên 
ông pharaoh xây nó ra, rồi khắc 
tên bạn lên đó. Quá nhanh phải 
không, một công trình mới mang 
thương hiệu của bạn đã ra đời. 


DÂY THỪNG, CON DÓC VÀ CƠ BẮP 

Bạn kiên quyết muốn đối đầu với khó khăn và xây dựng 
một ngôi đền hoàn toàn mới ư Vậy thì bạn sẽ cần làm một 
số con đốc thiệt to, một số xe kéo để vận chuyển những 
khối đá và quan trọng là cần nhiễu, thật nhiều sức mạnh cơ 
bắp. Đừng lo ngại chuyện đó - bạn có cả khối nhân công 
nội địa lẫn tù binh đấy thôi. 


Nhanh lên nào, 
chúng có nặng 
lắm đâu... 


"HÀY CHIÉM NGUÓNG - TA ĐANG TÓA SÁNG!" 

Dü làm theo cách nào di nüa thi ban cüng dà có 

một ngôi đền của riêng minh. Những ngôi đền 

được cho là ngôi nhà của thản linh tren trần thé- 5527 
hãy cùng chiêm ngưỡng và tìm hiểu công dụng của 7^ 


chúng nhé. Những bức 
Dân chúng gửi gắm nguyện tường bên ngoài được 
vọng của họ cho các vị thản bao phủ bởi những huyền 
thông qua bạn. nà фо“ киеш nguni 
S A 
Ông ấy thật LEM 


Vĩ đại! 


22 
к = 2ДЕ СУ» 


be © 
lll : 
| Ñ Khi lớn lên, con có thể ^! 
АХ diëu khiển xe ngựa Pe 


277 


y, nhu pharaoh không? 
g z 


2224 REUS 


Đây là nơi tôn nghiêm, nơi trú ngụ của 


Dân thường không {һап linh. Chỉ có bạn và các thây té hàng 
được phép vượt qua đầu mới được vào trong. 
sân trước. 


Ee 


Thây té tám gội trong 
` NS bón nước thiêng trước 
Sự (Ё > khí làm lễ, 


SE NƠI YÊN NGHÍ СОА HOÀNG GIA £ 
Thật tuyệt khi tạo ấn tượng cho mình bằng những công 
trình đồ sộ. Nhưng có một vài công trình khác cần được 
xây dựng sớm, đó là một lăng mộ đẹp và ấm cúng để chôn 

cất thân xác của bạn khi bạn kết thúc cuộc sống này và 

bước sang thế giới bên kia. 


Thế Giới Bên Kia là nơi 
niềm vui thật sự bắt đầu. 
Nhưng linh hồn của bạn 
chỉ tồn tại vĩnh hằng khi 
thân xác được toàn vẹn - 
vì vậy, bạn cần phải bảo 
quản thân xác ở nơi nào 
đó thật an toàn. 


^ Những tên trộm đột' 
^. hhập vào trong... 
\ihưng-họ không biết 
V kho báu ở đâu. 


phòng mai táng giả nhằm 
đánh lửa những kẻ muốn 
đột nhập vào lăng mộ. 


KIM TU THÁP KIỂU CŨ 

Đây là cách thức người xưa luu giữ các xác ướp. Cơ 
thể của hoàng đế được đặt trong một kim tự tháp 
khổng lồ được xây dựng từ những khối đá đồ 50. 
Nhưng kể từ khi vàng bạc được chôn cất cùng 
với nhà vua thì một số kim tự tháp đã được 
lắp thêm bẫy nhằm đánh lừa những tên 


Con đường d 


đến căn phon Không ai có thể nhìn thấy = 


lối vào kim tự tháp vì 
nó đã được bao phủ ~- 
hoàn toàn. 


Các tảng đá được 
đặt khít với nhau 
đến nỗi mũi dao 
„ cüng không thể 
lách qua. 


Thật sự quá khó, 
phiến đá này... 


TÊN LÍNH CANH KHÔNG LO 


Nếu những việc trên vẫn chưa đủ đảm bảo cho lăng mộ 
an toàn thì đại kim tự tháp ở Giza đã dùng một pho tượng 
nhân sư khổng lỗ — một sinh vật đầu người mình sư tử - 
canh giữ. Ai còn dám bén mảng đến gần nơi yên nghỉ của 
pharaoh khi có tên lính canh thế này? 


NHÜNG КАС RÓI СОА 
KIM TỰ THÁP 

Nhưng sự thật là có rất nhiều 
kẻ liều lĩnh. Vấn đề duy nhất 
nhưng không hé nhỏ của các 
kim tự tháp là quá dễ để phát 
hiện một công trình cao cỡ 20 
con hươu cao cổ đứng chồng 
lên nhau. Vậy nên những tên 
trộm đã đột nhập vào từng kim 
tự tháp và khuân đi đến món 
chiến lợi phẩm cuối cùng. 


THÉ GIỚI ВЁМ KIA TRONG LONG ĐẤT 

ра quá đủ rồi đấy. Có quá nhiều pharaoh đã bi bọn trộm 
cướp đánh cắp giấc mơ về Thế Giới Bên Kia. Vì vậy chúng 
ta cần có giải pháp tốt hơn: bạn sẽ được chôn giấu ở những 
lăng mộ trong vách đá của Thung Lũng Các Vị Vua, gần 
thành phố Thebes. Thung lũng này được canh giữ cán mật 
bởi đội quân thiện chiến nên không ai có thể đột nhập vào 
bất cứ lăng mộ nào.* 


— 


= CÁC CÔNG TRÌNH THÔ SƠ 4 
Những ngôi mộ phải trường tòn cùng thời gian, đó chính 
là lý do tại sao người ta xây nó bằng đá tảng. Nhưng trước 
khi lang thang ở Thế Giới Bên Kia, bạn cần xây dựng nơi ăn 
chốn ở cho mình và các người hầu trong quãng thời gian 
này. Và cũng chẳng sao nếu công trình tự nhiên đổ sụp sau 
hàng trăm năm tôn tại, nên bạn hãy chọn nguyên liệu xây 
dựng dễ kiếm và rẻ tiền thôi, như bùn chẳng hạn. 


GẠCH NUNG 

Xây dựng một công trình lớn có thể tiêu tốn đến vài triệu 
viên gạch bùn. Vì thế tốt nhất bạn hãy cho thợ xây bắt đầu 
làm gạch đi là vừa. Họ sẽ trộn bùn với rơm và nước, kế đến 
là chia hỗn hợp và cho vào từng khuôn gạch rồi đem phơi 
nắng. Để một hôi... ban sẽ có cả đống gạch. 


Đẹp đó - giờ 
cần làm thêm có 
699,999 viên nữa à, 


HẬU CUNG 

Đầu tiên là phải xây một hậu cung mới to đùng. Bạn chỉ có 
khoảng 400 bà vợ thôi và bạn cần bó sung thêm một ít nữa 
cho đến khi bạn cảm thấy thỏa mãn. Vì vậy xây càng nhiều 
phòng càng tốt. 


Ta đang cho xây 
dựng nó nè... 


Đêm nay thân thiếp 
ngủ ở đâu? 


PHÁO ĐÀI BIÊN GIỚI 

Bạn cũng cán chắc rằng sẽ không có kẻ ngớ ngẩn nào sống 
bên ngoài vương quốc có ý định cướp đất của bạn. Vì vậy, 
hãy dùng thêm vài triệu viên gạch nữa để xây các pháo đài 
trên biên giới. Và rồi bạn có thể sống ung dung thoải mái. 


CHƯƠNG 5 


КЕТ THÚC CHO MỘT 
KHỞI ĐẦU MỚI 


б: 


6 lẽ ban së tri vì thêm khoảng vài năm và mọi thứ đều 
ty ón. Nhưng rồi bạn sẽ phải chết đi - và đến lúc đó 
mọi thứ mới trở nên thực sự thú vị. Nếu bạn cho rằng cuộc 
sống hiện tại đang rất tốt đẹp, vậy hãy chờ xem Thế Giới 
Bên Kia có gì hay ho không nhé... 


8 


= UỚPXÁC = 
Bạn cảm thấy hơi bối rối? Vâng, cảm giác đầu tiên sau khi 
chết là vậy đó – nhưng rồi bạn sẽ quen thôi. Trước khi có 
thể ăn mừng, cơ thé của bạn sẽ được làm thành một xác 
ướp để giữ cho nó mãi mãi nguyên vẹn. Chỉ việc nằm yên 
không nhúc nhích là được - mất có 70 ngày à. 


Nhanh lên - 
ta đói lắm rồi 
nè! 


Đầu tiên, thợ ướp xác (những người biến bạn thành xác 
ướp) sẽ chọc một thanh móc nhọn vào mũi của bạn và 
thông lên não, khuấy cho bộ não của bạn nát vụn ra, sau 
đó hút não ra bằng đường mũi và vứt đi. Đừng khó chịu – 
dù sao thì cũng có ai cần một bộ não lúc này nữa đâu? 
Tiếp theo là mổ bụng để rút ruột, phối, gan và da dày rồi 
cho chúng vào những cái hũ chứa gọi là canopic. Bạn có 
thấy nhẹ nhàng hơn khi không có đống nội tạng bên trong 


cơ thể không? 


Sau đó, toàn thân ban được bao phủ bởi một loại muối gọi 
là natron nhằm bảo quản và làm khô cơ thể giống như hạt 
dé vậy đó. Họ sẽ để bạn dưới lớp muối này độ 40 ngày - 


đừng có ăn nó nhé. 
Ở đây có vẻ hơi 
tối à nha... 


Khi xác đã khô lại, thợ ướp xác nhét vào trong cơ thể bạn 
vải lanh, nước hoa và gia vị qua cái lỗ khi mổ bụng. Vì vậy 
trông bạn sẽ mập hoặc ốm hơn so với hình dạng ban đầu. 
Sau đó họ khâu xác bạn lại và bây giờ gần như bạn đã có 
thể bật dậy nhảy một bản rock & roll rồi đó. 


Cuối cùng, bạn được quấn từ У 
đầu đến chân bằng vải lanh. A 
Büa ma thuật đã được yểm vào S 
băng cuốn để bảo vệ bạn, và = 
các thầy tế còn đọc thêm thần 
chú lên toàn thân bạn. Và thế là 
bạn đã trở thành một xác ướp! 


VỆ SĨ 

Chớ lo lắng về những bộ phận đã được lấy ra khỏi cơ thể vì 
nó được bảo vệ khá an toàn trong những cái hũ. Từng bộ 
phận một được bảo vệ tránh khỏi bất kỳ sự can thiệp nào 
dù là nhỏ nhất. Hãy cùng gặp mặt bốn vệ sĩ canh giữ nội 
tạng của bạn để nó trường tón cùng thời gian nhé: 


Нару, vệ sĩ khi đầu chó Duamutuef, vệ sĩ chó rừng bảo vệ 
canh giữ hai lá phổi. bao tử của ban. 


Chim ưng Qebehsenuef Còn tên Imsety này sẽ 
phụ trách bảo vệ ruột giữ cho bọn trộm tránh 
của bạn. xa lá gan của bạn. 


MẶT NẠ MA THUẬT eu? 
Bạn đang tự hỏi làm sao mà bạn bë có thể f 
nhận ra ban khi cả khuôn mặt bạn bi băng 
kín mít thế này. Khoan hãy phiền lòng – 
bạn đã có một chiếc mặt nạ trùm đầu cực 
kỳ đẹp để cho mọi người biết bạn là ai rồi. h X 
Cái đầu của ta NÉS 
có to hơn khi đeo 
mặt nạ hông? 


= QUANTÀI £= 
Сап phải đảm bảo rằng xác ướp của ban 
không bị vỡ khi được đặt vào trong quan tài 
trước khi được mang đến lăng mộ. Thường 
dân thì được đặt trong những hộp gỗ đơn 
giản, còn nhìn xem bạn có gì... 


Ü... đẹp đó. 
oO 


Quan tài cúa ban duoc làm bàng vàng nguyén khói và tao 
hinh giống nhu co thể của ban, vi vậy nó dep tuyệt vời mà 
còn thoải mái nữa. Nhung nó không phải một cái hòm bình 
thường vì bên trong còn được trang trí thêm rất nhiều bùa 
chú để giúp bạn an toàn đi sang Thế Giới Bên Kia. 


QUAN TÀI PHU 

Néu ban chua yën tàm khi chi nàm trong mót cái quan tài 
thi bạn có những lựa chọn an toàn hon sau đây: làm thêm 
hai hay ba cái quan tài giống vậy và đặt cái này trong lòng 
cái kia. Chưa hết: khi đến lăng mộ, cỗ quan tài của bạn 
còn được đặt vào trong một cái quan tài khổng lò bằng đá 
với cái nắp nặng nề úp phía trên. Bạn trông thật sành điệu 
trong hành trình đi sang Thế Giới Bên Kia. 


=". x Si _— MÀ 
= DÁM RƯỚC T5 
Khi bạn đã nằm yên trong cỗ quan tài cũng là lúc thực 
hiện hành trình cuối cùng của bạn trong thế giới hiện tại 
— chuyến diễu hành đến lăng mộ, nơi thân xác của bạn 
được yên nghỉ vĩnh hằng. Nhưng bạn sẽ không -- Ge 
| 


lẻ loi đâu... Es 
= "EE 


Nó lệ mang tất cả những vật. BEN 

Ñ ee < 
phẩm bạn cần dùng ở Thế Giói =. 
L EE Вёп Кіа. e EI 


“2 
=s 


Đây là những phụ nữ khóc = ï 
mướn chuyên nghiệp: họ được c | 
trả tiên để gào khóc thảm al 
thiết nhằm thể hiện lòng tiếc ` ' 
c thuong vô hạn. 


M 
a 
\ 
\ 
3 


Những góa phụ của 
bạn đang suy sụp nhìn 
bạn ra đi... < 
P E š .. và người thừa кё (vị pharaoh mới) thi 
a, Sei ç tất nhiên là dang thương xót tột cùng. - 


CÓ quan tài của bạn được kéo =>. 
di trên một chiếc thuyền 0б. 


Một đám góa 
phụ khác" 


==. Thày té cám trám 
huong di phía truóc. 
© 


= ВАТ ĐẦU CUỘC SÓNG MỚI 4® 
Ngay trước khi đặt bạn vào trong lăng mộ, các thây tế sẽ 
dùng một cái gậy thiêng để chạm vào miệng, mắt và lỗ 
tai xác ướp. Đây là nghi thức Mở Miệng để bạn có thể nói 
chuyện, nhìn và nghe ở Thế Giới Bên Kia - cho dù bị quấn 
kín mít. 


Ngài có nghe tôi 
nói gì không? 


COU Tr] 
a — 
NGƯỜI HẦU KÉ HẠ 

Xung quanh bạn luôn luôn có người 
hầu túc trực cả ngày, nhưng yên tâm 
đi - họ sẽ ở bên bạn, ngay cả trong 
lăng mộ. Trên thực tế, bạn có tới 365 
người hầu ma thuật bằng gỗ kề bên 
quan tài - mỗi người phục vụ cho 
bạn một ngày trong năm. Họ sẽ làm 
tất cả mọi thứ, vậy nên bạn vẫn có 
thể sống như một ông hoàng. 


Опо rảnh rang 
hơn lúc còn sống 
nüa... 


MỌI THỨ ĐÃ SẴN SANG 


Bạn sẽ cân thêm nhiều thứ khác ngoài nô lệ để giải trí và 
đó là lý do vì sao bạn được chôn cùng với một cái giường 
ngủ, quần áo, nhạc cụ, bàn cờ, và tất tật những thứ bạn có 
thể nghĩ ra. Tuy đã chết nhưng bạn vẫn có thể tận hưởng 
những phút thư giãn tuyệt vời. 


XÁC ƯỚP ĐỘNG VẬT 
Thậm chí bạn có thể mang theo 
thú cưng - tất cả các loài động 
vật đều có thể được ướp xác. 

Vì vậy, khi con mèo hay con 

khỉ yêu quý chết, hãy ướp xác 
chúng. Và chúng sẽ chờ bạn ở 
Thế Giới Bên Kia. [Trang 66] 


8 


CHƯƠNG ó 


BËN TRONG THẾ GIỚI NGÀM 


an thấy lăng mộ của mình thế nào? Nhưng đừng vội 
B. hưởng vi cái Thế Giới Bên Kia vẫn chưa bắt đâu, 
bạn cần vượt qua Thế Giới Ngầm mới đến được đó. Đó là 
nơi chẳng tốt đẹp gì, ở đó dày rẫy quái vật, cam bẫy và ma 
thuật đen tối. Hãy coi chừng. 


8 


THÀN HỘ MỆNH 


Vì là pharaoh nên bạn được thân linh hộ tống vượt qua Thế 

Giới Ngầm và đánh bại tất cả mọi sinh vật dám nhe nanh 

giương vuốt trước mặt bạn. Thần mặt trời Re sẽ đi cùng 

bạn và đó là một chuyến đi suôn sẻ, ngoại trừ những lúc 
bọn rắn khổng ló phun lửa xuất hiện. 


Chúng ta gần 
đến chưa? 


Vì được bảo vệ nên chắc bạn sẽ ón 
thôi. Nhưng còn những cư dân Ai Cập 

mà bạn đã chế tác để đem theo? Họ sẽ gặp 

khó khán hơn rất nhiêu và cần bạn giúp đỡ. 

Hãy chỉ họ cách vượt qua Thế Giới Ngầm, nơi có 
nhiều hiểm nguy đang rình rập. 


8 


=== —— Ze — ресс 


|, - THÊ GIỚI NGÀM: CÁCH SÓNG SÓT 
. Chào mừng những cu dân Ai Cập đến với Thế Giới Ngầm. 
| Xin hãy giữ bình tĩnh và chớ có trêu chọc quỷ dữ. Để dẫn 
dắt bạn vượt qua mọi nguy hiểm trên đường đi, chúng tôi 
| + xin kể câu chuyện vé anh chàng Nakht – 


thật buôn thay, anh ta đã bị giết vào thứ 
ba tuần trước khi chọc tức một con 


Hết chặng này là 
đến Thế Giới Bên 
Ka phải hông? 


khi đầu chó hung hăng. 


Gre 


Thế Giới Ngầm khi không mang theo Tử Thư. (Một danh 
sách những lời cầu nguyện và thần chú có thể giúp bạn 
vượt qua nỗi sợ hãi khủng khiếp đang chực chờ trong bóng 
tối phía trước.) Nếu Tử Thư không được chôn cùng bạn 
hoặc bản sao của nó vừa bị cá sấu năm đầu ăn mất thì hãy 


> 

| 

TỬ THU 

Lời khuyên đầu tiên và quan trọng nhất: đừng đặt chân vào 
! 

| `. gấp cuốn sách này lại và bắt đầu hoảng loạn đi là vừa. 


^2 wf, maa, gm NE E 


THAN аА DÁNG YËU Nguoi đã sẵn sàng đối 
Khi bạn sẵn sàng lên đường, đầu với quỷ dữ chưa? 
hãy báo cho thần Anubis – vi 

thần bảo hộ của người chết. 


Anubis sẽ cùng bạn vượt qua 
Thế Giới Ngầm, ban lời khuyên 
và bảo vệ bạn. Anubis rất thân 
thiện ngoại trừ ngoại hình 
đáng sợ và lời lẽ đao to búa 
lớn của ổng. 


DÒNG SÔNG CHẾT CHÓC J 
Trước khi tiến sâu hon vào Thế Giới Ngầm, bạn cần phải 
băng qua Dòng Sông Chết Chóc. Như cái tên của nó, đây 
chẳng phải con sông bình thường. Và chỉ có duy nhất một 
cách có thể qua được bờ bên kia đó là leo lên chiếc đò của 
ông lái đò có cái đầu quay ngược ra phía sau. Cẩn thận heng: 
vì dưới mặt nước chính là địa bàn của nhiêu loài dã thú. 


- HANG SO MỆNH 

` Ngay khi vượt qua sông bạn sẽ tìm thấy chính bản 
thân mình ở nơi có cái tên mang đầy tính an ủi: Hang 
Số Mệnh. Đây là nơi bắt đầu của những khó khăn, 
nên ghi nhớ sẵn vài câu thần chú và luôn theo sát 


<< thần Anubis. 


Mấy con xà tỉnh nhiều 
» đầu có vẻ quan tâm đến 
Ж, bạn đấy. 


RASEN 


Hó phun lira và 
khí đốt ở mọi 
_—ngóc ngách. 


Coi chừng lũ bo 
hung khổng lô chui 
ra từ bóng tối. 


Đáng lẽ ra tôi không 
nên phạm tội. 


AF 2 NO = == ves, gt 
раб ъ 
| -QUÁI VẬT САС CÓNG 
а “Вап có bi con quái thú nào nuốt vào bụng chưa? Nếu bạn 
| _ đang nằm trong bụng chúng thì coi như cuốn sách này hết 
giá trị rồi. Nếu không...thì bạn phải vượt qua 12 cánh cổng 
` tiếp theo được canh giữ bởi 12 con quái vật rất hung ton. 

“ Bí quyết duy nhất dé di qua đó là nhìn thẳng vào đôi mát 
của chúng và gọi đúng tên của chúng. Yên tâm, mấy cái 3 
tên đó có hết trong cuốn Tử Thư này. Nhưng nhớ là © 

| đừng đọc lộn nha. 


) 


ê 


À ờ... ngươi có phải 
là Fluffikins hông? 


MEET Kä 


CUNG ĐIỆN CÚA THÀN OSIRIS 
Khi vuot qua duoc nhüng con quái vàt gác cóng, moi thú 
sẽ trở nên gian nan hon. Bạn sẽ đến một hội trường rộng 
thênh thang, dày âm thanh vang vọng và đối mặt với 42 vị 
thần phán xét. Họ vừa nhìn chằm chằm vào bạn vừa đọc 
bản cáo trạng dài loằng ngoằng. Bạn phải bình tĩnh mà 
phủ nhận, rằng chỉ vì khi còn sống bạn quá nhiệt tình nên 
mới gây ra những tội lỗi trên... và hy vọng họ sẽ tin bạn. 


Ё Ngươi đã bao giờ 
quăng một con khi ra 
ngoài cửa só chưa? 


chọc một con hà mã 
béo phì phải không? 


từng bứt cỏ trên 
„bờ sông Nile? 


< 


` CÂN TIM 


2 


"Hành trình đã gần đến đích. Nhưng thử thách cuối cùng 
- cũng là thử thách thú vị nhất - có một người đàn ông ngôi 
đó với bộ mặt đăm chiêu như sắp tận thế tới nơi, đó là thần 


. Osiris, vị thần cai quản cõi chết. Hãy chiêm ngưỡng nhan 
^. sắc của Osiris và cố gắng đừng run sợ. (Cũng thiệt ngu nếu 


bật cười nắc nẻ vào lúc này.) 


Thần Osiris là 
một trong những 
vị thần có quyền 
năng bậc nhất vũ 
trụ. Ráng mà tạo 

ấn tượng tốt trước 
mặt ông ta. 


Thần Anubis sẽ 
Trước khi vượt qua và đi vào Thế Giới Bên ч шч Vào tai 
: E E an những gợi ý 
Kia, ban phái chúng tó cho Osiris tháy x hếtsứchữuích. 
ràng trái tim của ban hoàn toàn tinh khiết 
_ và không pha lẫn bất kỳ lòng tà ác nào. 


Quả tim của ban được đặt trên một đĩa cân, còn bên kia 

là Chiếc Lông Vũ Chân Lý. Giả như tim bạn chứa đây tội 
lỗi và nặng hơn chiếc lông thì nó sẽ bị con quái thú tên 
Mannut nuốt chửng ngay lập tức, còn bạn thi bị đưa trở về 
Hang Số Mệnh và ở đó mãi mãi. 


Thần Thoth đang ghi chép 
về độ thuần khiết của trái... 
tim bạn. 


Trái tim được 
đựng trong hũ 


Mannut - con quái thú 
háu ăn. 


Trong trường hợp trái tim bạn không chút tỳ vết và ( 
nó cân bằng với chiếc lông vũ thì xin chúc mừng: Ё 
hành trinh đi đến Thế Giới Bên Кіа đã hoàn tất. Hãy 
trå lại Tử Thư cho thần Anubis và tận hưởng thếgiới =, 
mới đi nào. | 


————-———~ 


HOÀNG GIA Ó THË GIÓI BËN KIA 

Dó là những gì mà một người bình thường phải đương 
đầu, bạn có thấy may mắn khi mình là pharaoh không? 
Một khi đến được Thế Giới Ngầm, hầu hết mọi người 
đều kết thúc hành trình tại Cánh Đồng Lau, trông nó 
cũng khá giống như ở Ai Cập ngoại trừ việc nó đẹp hơn 
mà cũng nắng nhiều hơn. 


Riêng bạn, có vài lựa chọn hấp dẫn hơn, như: bay lên 
thiên đàng và nhập hội với các vị thần tinh tú, hội thần 
mặt trời hoặc phò trợ thần Osiris cai quản Địa ngục, 
bạn cũng có thể quay trở về trần gian để thưởng thức 
bữa ăn người nhà dâng cúng trong ngôi đền của bạn. 


Nhưng (đây là bắt buộc), bây giờ bạn đã 
chính trức trở thành thần tiên cho nên 
bạn cũng phải đảm bảo cho con dân Ai 
Cập của bạn được an lành và giúp họ 
giải quyết tất cả những vấn đề lặt vặt. 
Chà, bạn đã được cảnh báo ngay 
từ đầu ròi: trở thành pharaoh là 
một công việc vô cùng khó khăn, 
thậm chí ngay cả khi bạn đã chết. 


Ông chồng của 
con ngủ ngáy 
như khi à! 


Thiệt sự là con 
cao chưa có đủ! 


Con bị đau 
khuyu tay quá! 


Соп cá sáu bán thiu ` 
nó ăn mát cái thuyền } 
ùa con rồi ngài ơi! 


= NHỮNG VỊ THÂN CÂN GHI МНО ES 
Bây giờ, bạn cần biết một số thông tin về 
những người bạn mới. (Thật ra có tới hàng 2 
trăm người nhưng bạn chỉ cần biết một “| 
số nhân vật quan trọng nổi bật mà thôi.) 


Thần Amun: Một quý ông 
dày quyển thế và là Chúa té 
của các vị thần. 


Thần Mut: Vợ của thân Amun, 
là mẹ của thắn Khonsu (ап 
Mặt Trăng), và cũng được xem 
là mẹ của muôn loài. 


Thàn Hapi: Thần sông 
Nile. Ông tạo lũ lụt hằng 
năm để giúp cây trồng của 
người dân Ai Cập có đủ 
nước. Nêu không có ông 
ta thì cũng không có thực 
phẩm: Hapi mà không vui 
thì ai mà vui nổi. 


Thân Horus: Thần bầu trời và là thản 
hộ mệnh của các vị vua. Nếu bạn bắt 
gặp ai có bộ mặt như chim ưng thì đó 
chính là ông ta. 


8 


Thàn Nut: Nữ thàn bàu trời. Bà thường 
được khắc họa trong tư thé vươn mình 
từ chân trời này dën chân trời khác, 
các ngón tay và ngón chân chạm đắt. 
Nếu thấy mỏi quá thì bà sẽ không làm 
Vậy nữa. 


Thân Osiris: Chuyện kể rằng 
khi còn là vua của Ai Cập, 
ông đã bị sát hại bởi người 
em trai độc ác tên Set và 
được vợ là nàng Isis hồi 
sinh. Sau đó ông trở thành 
một trong những vị thẳn cai 
quản Địa ngục. 


Thần Hathor: Nữ thần tình 
yêu và sắc đẹp, thần bảo hộ 
phụ nữ và người chết. Bà là 

vợ của thần Horus, 


Thần Bast: Mẹ của các nữ thản. 
Bà đại diện cho sức mạnh ban 
phát sự sông của Mặt Trời. Và 
bà có đôi tai xinh хап. 
Bes: Một vị thần 
nhỏ bé, xấu xí 


MỘT NGÀY LÀM PHARAOH 


Sam Taplin - Paddy Mounter 
Phan Đại Tôn địch 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 

Giám đốc - Tổng bién tập NGUYÊN MINH NHUT 
Biên tập và sửa bản in: PHẠM ĐỖ PHƯƠNG CHI 
Bìa: ĐỖ BIÊN THÙY 
Trình bày: VŨ THỊ PHƯỢNG 


NHÀ XUẤT BẢN ТЕЁ 
Địa chỉ: 161B Lý Chính Thắng, Phường 7, 
Quán 3, Thành phố Hó Chí Minh 
Điện thoại: (08) 39316289 - 39316211 - 39317849 - 38465596 
Fax: (08) 38437450 
E-mail: hopthubandoc@nxbtre.com.vn 
Website: www.nxbtre.com.vn. 


CHI NHÁNH NHÀ XUÁT BÀN TRÉ TAI HÀ NÓI 
Địa chỉ: Số 21, dãy A11, khu Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 
Điện thoại: (04) 37734544 
Fax: (04) 35123395 
E-mail: chinhanh G nxbtre.com.vn 


CÓNG TY TNHH SÁCH BIËN TÜ TRÉ (YBOOK) 
161B L$ Chính Tháng, P.7, Q.3, Tp. HCM 
: 08 38437450 


Khổ: 15,5 cm x 23 cm, số: 2415-2014/CXB/15-247/Tre 
Quyết định xuất bản số 1320A/QĐ-Tre, ngày 31 tháng 12 năm 2014 
In 2.000 cuốn, tại Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng 
Địa chỉ: 510 Trường Chỉnh, phường 13, quận Tân Bình 
In xong và nộp lưu chiểu quý I năm 2015 


SAM TAPLIN -PADDY MOUNTER T 


MỘT NGÀY 


Pharaoh 


Bạn muốn biết làm cách nào để trổ thành một vị Pharaoh huyền thoại? 
Cuốn sách này là dành cho bạn đó. Nó chứa mọi điều, từ cách xây kim tự 


tháp cho đến việc ướp xác, kể cả những bí quyết hữu ích để bạn có thể 


cai quản vùng thung lũng sông Nile một cách đầy ấn tượng. 


“Hã$ ойі cuón sách này vào cát néu nhà ngươi tìm thá nó. 
“Trong đó chứa đựng quá nhiều bí mật của ta.” 
RAMESSES d ĐẠI 
“Cuồn sách hax nhất ta được đọc 
trong suốt bốn ngàn năm.” 
NHÂN SƯ 


EH A EH See 
Е Ji HIN 


934974 LII 
Giá: 52.000 d 


Bee 


ND us i dug TT et, 


